Biitig Mũi Lớn, Một Kỷ Niệm Khó Quên 


Mũi Lớn là tên một địa danh quen thuộc, 
và mỗi khi nhắc đến tên nầy là nhớ đến 
những trận phục kích của vc tại đây... Mũi 
Lớn nằm trên trục lộ từ quận lỵ Củ Chi dẫn 
vào tỉnh lỵ Khiêm Cương, Hậu Nghĩa từ phía 
Quốc Lộ 1. Và đường vào tỉnh lỵ còn phải đi 
ngỉtng qua một đồng bưng bề ngang 10 km 
đầy nước về mùa mưa. Đồng bưng nầy trước 
đây, có một con kinh tên là kinh Thầy Cai, 
mà theo dư luận thì cả 100 năm trước, có ông 
Cai Tổng sở tại đã bắt đân đào đất làm kinh 
thoát nước khu nầy... Và hình dạng con kinh 
đã biến mất theo thời gian. Ngay cả mùa khô 
khi không còn nước, cũng không thấy hình 
dạng con kinh... Nên vùng đất bỏ hoang và 
đầy phèn chua nầy được dân chúng gọi tên là 
bưng Mũi Lớn. 

Kể từ năm 1970, một dự án đào kinh thoát 
nước và “rửa phèn” được tiềm ẩn hình 
thành... Nhưng sau năm 1975, đồng bưng nầy 
lại có tên gọi mới là “Nông trường Phạm Văn 
Cội”. Sau đây là các tiến trình liên hệ đến 
việc khai khẩn đồng bưng Mũi Lón, một kỷ 
niệm khó quên. 

Việt Kiều Hồi Hương 

Sau khi Mỹ-Việt đổ quân sang Cam-bô"t 
hồi 1970... một làn sóng người Việt cư ngụ tại 
Cam Bốt bắt đầu hồi hương vì chiến cuộc. Và 
những người Việt kiều nầy được định cư tại 
khu đất thuộc Tân Thông, xã Tân An Hội 
(thuộc vùng 3, và còn nhiều trại Việt kiều hồi 
hương thuộc vùng 4). Hai mươi ngàn người 
Việt kiều được định cư tại đây, đã tạo một 
nhu cầu lớn cho tỉnh Hậu Nghĩa và cho quận 
Củ Chi hồi 1970. Những người hồi hương 
được sự giúp đỡ ngắn hạn bỏi chính phủ 
Trung ương. Như phủ Quốc Vụ Khanh đặc 
trách chương trình khẩn hoang lập ấp, Bộ Xã 
Hội cung cấp 6 tháng gạo, Bình Định Phát 


Đ.T.B Hậu Nghĩa 

Triển lo cung cấp vật liệu xây dựng nhà cửa... 
Ngoài ra còn có sự đóng góp của tổ chức Cơ 
Quan Bác Ai Công Giáo (Caritas) do LM Hồ 
Văn Vui trách nhiệm. 

Công việc định cư trên 20 ngàn người là 
việc không nhỏ, nhất là vấn đề sinh sống, 
công àn việc làm sau khi trợ cấp chính phủ 
hết hạn. Do đó, chúng tôi nảy ra ý định thực 
hiện chương trình khai khẩn đồng bưng Mũi 
Lớn, hầu tạo công ăn việc làm là đào kinh, 
sau đó khi con kinh hoàn thành thì chuyển 
quạ canh tác trên các thửa đất được khai phá 
để trồng trọt làm kế sinh nhai. 

Vì đã có chút ít kinh nghiệm vận động xin 
tiền thành công cho chương trình đào kinh 
Bào Trai (từ ngã tư Bào Trai ra Trà Cú - 
sông Vàm cỏ Đông - được cấp 10 triệu đồng 
VN năm 1970), nên việc hên lạc các giới chức 
chuyên môn đối với chúng tôi không mấy khó 
khăn. Về vấn đề kỹ thuật đã có Khu 3 Thủy 
Nông lo liệu... 

Chúng tôi xin mở dấu ngoặc ở đây để nói 
qua về kinh nghiệm đi xin tiền này. 

Trong phiên họp chuẩn chi ngân sách, 
chúng tôi cùng đi với phái đoàn Tỉnh họp tại 
Tây Ninh (thời Trung Tá NX Sanh làm Tỉnh 
Trưdng, và PTT là ông ĐĐ Tiến). Chuyến đi 
Tây Ninh do ông phó Tiến làm trưdng đoàn. 
Vì là dự án đầu tay của tỉnh về kinh rạch, 
trong khi phía Cơ Quan Bình Định Phát 
Triển Trung ương (BĐPTTU) rất là khắt khe 
trong việc chuẩn chi các dự án mới tại những 
nơi như Hậu Nghĩa chưa có công tác kỉnh 
rạch nào làm thí điểm... Mà BĐPTTƯ thường 
chi các số tiền về kinh rạch cho vùng 4 hơn 
là vùng 3. Đó là lý do phái đoàn tỉnh rủ 
chúng tôi đi để xin tiền vì cũng là ý kiến của 
chúng tôi đưa ra, được tòa tỉnh tán đồng. Dự 
án xin là 20 triệu. Nhưng sau 5, 7 lần đứng 
lên tả bài “con cá sống vì nước... chúng tôi 


tran^ 1 1Ô 


XUÂN KỶ MÃO 1999 



sống nhờ dân...” và thành công hay thất bại 
hãy cho thử một lần... Nếu không được 20 thì 
xin cho 10 triệu để gọi là “công tác thí điểm 
đầu tay học hỏi kinh nghiệm...” Cuối cùng thì 
ông “thần giữ của” tại BĐPTTƯ là Đại Tá 
Thuần (phụ tá Tưứng Cao Hảo Hớn) đồng ý 
cho 10 triệu đào kinh Bào Trai (Hiện ĐT 
Thuần đã định cư tại CA theo diện HO). 

Như trên đã viết qua kinh nghiệm xin tiền 
ở dự án nhỏ (kinh Bào Trai), chúng tôi mới 
đưa ra kế hoạch xin tiền đào kinh khai khẩn 
đồng bưng Mũi Lớn. Khi đưa ra kế hoạch thì 
phía tỉnh hoàn toàn tán đồng. Nhưng tiền thì 
xin dâu? Để giải tỏa mối ưu tư lớn nầy, chúng 
tôi đi gõ cửa xin tiền phía cố vấn Mỹ. Vào 
thời gian nầy, chúng tôi được tin ông 
Leưnbarker trước là cô vấn quận Củ Chi 
(1967) trở lại Việt Nam (1970) và làm cố vấn 
cho Bộ Trưởng Nội Vụ (lúc này Đại Tướng TT 
Khiêm là TT, kiêm TT Nội Vụ, và ông Lê 
Công Chất làm thứ trưởng). Và chúng tôi có 
quen biết với ông Lambarker trước đây, nên 
chúng tôi không ngại ngùng bàn với ông ta 
kế hoạch khai khẩn đồng bưng Mũi Lớn. ông 
đồng ý với chúng tôi về việc phát triển đồng 
bưng Mũi Lớn (vì ông đã từng biết đồng bưng 
này khi còn làm việc tại Củ Chi), và ông đã 
sốt sắng tiếp tay với chúng tôi trong kế 
hoạch nầy. ông đã giới thiệu chúng tôi với 
ông cố vấn của TT/TT Khiêm về BĐPTTƯ 
(lâu ngày quên tên), ông này hứa cứu xét với 
điều kiện phải trả lời một số câu hỏi như về 
lịch sử đồng bưng tại sao từ trước tới nay 
không khai thác? Lợi ích thiết thực của con 
kinh, và dân chúng nghĩ ^ về việc đào kinh? 
Ông cô vấn thủ tướng hứa với ông Lambarker 
và chúng tôi là sẽ cứu xét cấp tiền tài trỢ con 
kinh nếu câu hỏi trên có sự trả lời thỏa đáng, 
và có các chứng từ, hay thư ý kiến của dân 
chúng về kế hoạch khai khẩn trên. 

Kinh trên vách 

Chính vì yêu cầu của phía cố vấn Phủ TT 
nên chúng tôi đã cho thực hiện các bích 
chương, truyền đơn, và giấy thấm... và phát 

ĐẶC SAN HẬU NGHĨA 


cho các học sinh thuộc các xã Tân Phú Trung, 
Tân An Hội, Phước Hiệp, Thái Mỹ, An Tịnh, 
Gia Lộc, Lộc Giang, An Ninh, Đức Lập, Đức 
Hòa và Mỹ Hạnh, những xã ảnh hưdng vào 
đồng bưng này để thăm dò ý kiến dân chúng 
về dự án sẽ thực hiện. (Sau này vào năm 
1978, chúng tôi cũng dùng lại kế hoạch thăm 
dò dân chúng tại Mỹ về vấn đề Đoàn Tụ Gia 
EHnh, và được dân biểu Dan Glickman tiếp 
tay hỗ trợ và thành công, đã được ông 
TTK/LHQ chấp thuận thành lập chương trình 
qua thư xác nhận gửi chúng tôi đề ngày 13- 
10-1975. Hiện ông ta là Bộ Trưởng Canh 
Nông thuộc chính phủ Clinton. Chi tiết sẽ 
bàn sau vào Đặc San Hậu Nghĩa số xuân 
Canh Thìn), vấn đề không nhỏ và đương 
nhiên cũng có phản ứng hai chiều, do đấy 
người thích thì gửi thư ủng hộ, người không 
thích thì đưa ra lời diễu cợt, mỉa mai như là 
“líinh trên vách” như một số quý vị đã nghe 
qua trước đây. Nhưng không phải vì dư luận 
chống đối mà chúng tôi siêu lòng bỏ cuộc. 

Sau khi chúng tôi nhận được nhiều thư từ 
trả lời về các câu hỏi do phía Cố Vấn Phủ 
Thủ Tướng yêu cầu, chúng tôi nạp bản tường 
trình và kèm các thư trả lời làm bằng chứng. 
Đúng như lời hứa, phía ông Cố vấn Phủ TT 
có cho triệu tập một phiên họp tại văn phòng 
BĐPT quân khu 3 tại Biên Hòa, và mời các 
chuyên viên họp nghiên cứu dự án. Ngoài các 
chuyên viên kỹ thuật thuộc bộ, và khu Thủy 
Nông, các cơ quan chuyên môn Việt Mỹ liên 
hệ, còn có đại diện của phái đoàn thuộc 3 
tỉnh Gia Định, Long An, và Hậu Nghĩa tham 
dự, vì ngoài dự trù đào 1 con kỉnh thuộc bưtig 
Mũi Lớn, còn dự trù sẽ vét lại kỉnh Xáng, 
kinh cầu An Hạ (vì kỉnh này liên hệ ranh 
giới 3 tỉnh Gia Định, Long An và Hậu 
Nghĩa). Phái đoàn Hậu Nghĩa có ông Phó 
Tiến làm trưởng đoàn. Chúng tôi cũng được 
mời trình bày trong hội nghị này đại diện 
cho ý nguyện của dân chúng. Sau đó hội nghị 
quyết định thực hiện, và trao cho khu Thủy 
Nông lập biên bản chiết trù tính thành tiền 
của dự án... 


Trang 1 19 



Chúng tôi có thàm dò phía Mỹ thì được 
biết dự án thu hẹp dưói 10 triệu Mỹ kim thì 
có thể tài trợ được. Và chúng tôi cũng chia xẻ 
tin này cho phía các chuyên viên soạn thảo 
kế hoạch biết tin này. Nhưng, có lẽ các 
chuyên viên chuyên môn tưởng rằng Mỹ lắm 
tiền và chắc ăn rồi nên, phía cơ quan chuyên 
môn đệ nạp kinh phí của cả khu vực 75 ngàn 
mẫu tây đất liên hệ, gồm chi phí đào kỉnh tại 
bưng ^ũi Lớn, đến chi phí vét lại kinh từ 
đầu sông Vàm cỏ Đông đến sông Saigòn là 
20 triệu Mỹ kim. Sau khi phía Thủy Nông 
nạp bản chiết trù, chúng tôi có về gặp người 
bạn Mỹ là ông Lambarker thì được ông cho 
biết là số tiền quá lớn, vì chi trên 10 triệu 
phải đệ nạp quốc hội chuẩn chi trước khi 
phân phối số tiền nầy. Và việc vận động phía 
Mỹ đâ không thành! 

Hứa chi 200 triệu 

Tuy nhiên, ngoài việc vận động phía Mỹ, 
chúng tôi cũng chuẩn bị kế hoạch khác vđi số 
tiền nhỏ hơn, và chỉ nhằm vào việc khai 
khẩn đồng bưng Mũi Lớn mà thôi, và kinh 
phí do khu Thủy Nông dự trù tốn 200 triệu 
bạc Việt Nam. Phía Phủ Quốc Vụ Khanh 
(QVK) Phan Quang Đán chúng tôi cũng đến 
gõ cửa. Và ông Đán có xuống thăm làng Việt 
Kiều hồi hương tất cả 3 lần, lần nào ông 
xuông thăm thì đều có người đặt vấn đề yêu 
cầu lấy quỹ khẩn hoang của ông chi tiền đào 
kỉnh để giúp dân chúng có công ăn việc làm, 
sau dó mới có dất ceudi tác. Phía tòa tỉnh 
cũng tích cực vận động với phía Phủ QVK 
Đặc Trách Khẩn Hoang Lập Ap. Phía tôn 
giáo có LM NV Khi phụ trách làng Việt Kiều 
, và LM Hồ Văn Vui (Bác Ai Công Giáo) cũng 
vận động phía Phủ QVK để xin tiền đào 
kinh. Sau cùng ông BS Đán có hứa giúp đỡ. 
Vào dịp khánh thành làng Việt Kiều (thời 
Trung Tá N.v. Thành làm Tỉnh Trưởng và 
ông ĐĐ Tiến vẫn là Phó tỉnh), ông TT Thiệu 
có xuống Củ Chi dến làng Việt Kiều Tân 
Thông để khánh thành làng này. Trong bài 
nói chuyện, ông Thiệu có hứa cho 200 triệu 
Tran^ 1 20 


như phía thiết kê dự trù để đào kinh khẩn 
hoang đồng bưng Mũi Lớn như nhiều đồng 
bào mong đợi. 

Nhưng, lại chữ nhưng rắc rối, mùa hè đỏ 
lửa 1972 nổ ra tại miền Trung, và số tiền ông 
Thiệu hứa cho 200 triệu đã bị lấy đi (thời nầy 
do ĐT ĐC Hậu làm TT, ông Phó Tiến vẫn và 
Phó TT) mà theo lời BS Đán thì là để cứu trợ 
miền Trung. 

Ngoài rắc rối về tài chánh, còn rắc rối 
khác về kỹ thuật cũng nổ ra, mà theo chúng 
tôi được phía cố vấn Mỹ cho biêt là có thư 
thưa gửi lên Thủ Tướng Khiêm là con kinh 
này không có lợi ích, không có nước ròng 
nước lớn... (xin miễn nêu tên thư của ai gửi). 
Cũng thời gian nầy. Chúng tôi đi tìm nguồn 
tài trợ khác là quỹ Phát Triển Kinh Tế Âu 
Châu do Đức Cha Nguyễn Văn Thuận trách 
nhiệm tại Việt Nam (hiện nay Ngài là TGM 
Bộ Trưởng Công Lý và Hòa Bình tại Rome). 
Chúng tôi cùng với LM Khi làm đơn xin tiền 
khai khẩn đồng bưng Mũi Lớn. Thư được Đức 
GM Phú Cường (Củ Chi thuộc giáo phận Phú 
Cường) phê chấp thuận và chuyển về văn 
phòng Trung ương tại dường Kỳ Đồng. Tại 
đây rất may chúng tôi lại có người quen là 
LM Bí Thư của GM Thuận lại là bạn đồng 
lớp với LM Khi, nên cũng an tâm. Sau đó, 
GM Thuận có chấp thuận chuẩn chi dự án, và 
có bút tự phê trên đơn xin trợ cấp khai khẩn 
đồng bưng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi 
chưa muốn dùng tiền này vào việc đào kỉnh 
(chúng tôi có ý dùng tiền nầy vào giai đoạn 
phát triển, lập hệ thống thoát nước v.v), và 
rất muốn xin tiền nơi BĐPTTƯ, do đó chúng 
tôi xin mượn lại đơn nầy có chữ ký xác nhận 
của cả hai vị GM là Phạm Văn Thiên và 
Nguyễn Văn Thuận. Nhưng nếu muốn xin 
tiền phía BĐPTTƯ thì phải gỡ bỏ cái “rào 
cản” là lá thư thưa gửi không có nước ròng 
nước lớn. Chúng tôi đến gặp Khu Thủy Nông 
và cho coi lá đơn nêu trên có chữ ký của 2 
giám mục, và cho Khu Thủy Nông biết là nêu 
Khu không tiếp tay vận động thì chúng tôi sẽ 
dùng tiền từ quỹ Phát Triển Âu Châu. Đến 

XUÂN KỶ MÃO 1999 



lúc đó Khu 3 sẽ không có dự án kinh đào nào. 
Đương nhiên, các vị này làm theo đề nghị của 
chúng tôi là vận động để xin Phủ Thủ Tướng 
chấp thuận cử phái đoàn xuống giám định tại 
chỗ, xác nhận xem liệu khu nầy không có 
nước ròng, nước lớn như đơn thưa gửi. Cuối 
cùng thì Trung ương chấp thận cử phái đoàn 
đi tham sát tại chỗ. 

Một khó khăn khác là làm sao để phái 
đoàn, xuống giám sát vào ngày trăng tròn. Vì 
quả thực về mùa khô thì lưu lượng nước chảy 
qua cầu Bông, nằm trên kinh An Hạ trên 
Quốc Lộ 1 (ranh giới Hóc Môn và Tân Phú 
Trung) kém, vì mực nước vào mùa khô và vào 
ngày không có tràng thì mực nước chỉ cao lôì 
nửa thước. Nhưng mùa có trăng thì mực nước 
lên cao được khoảng 1 thước rưỡi, và thấy rõ 
lục bình suôi theo dòng nước lững lờ trôi. 
Trưởng phái đoàn là ông Nguyễn Long Vinh 
(Cựu Phó TT Hậu nghĩa) làm trưdng đoàn 
thám sát. Và đương nhiên thì biên bản thám 
sát có chữ ký của cả gần chục vỊ đại diện các 
cơ quan đồng xác nhận nước có chẩy, có 
nghĩa là con kinh chính cầu An Hạ có nước 
ròng nước lớn, phản bác lại những luận cứ 
nêu ra trong đơn thưa gửi. 

Khi đă đả thông được chuyện thưa gửi, vào 
đâu năm 1973, chúng tôi tiếp xúc trực tiếp 
với TT IQiiêm về vấn đề con kỉnh, ông 
Khiêm cho biết là hiện không có tiền cho 200 
triệu, nhưng nếu chia nhỏ dự án ra thì sẽ 
cho. Được lời như mở tấm lòng, chúng tôi bàn 
Khu Thủy Nông chia nhỏ dự án, và kế hoạch 
xin 30 triệu cho khúc đuôi, khúc này ăn 
thông với sông Vàm cỏ Đông, khu vực thuộc 
xã Lộc Giang. Và đúng như lời hứa, Trung 
ương câp 30 triệu để đào 10 cây sô kỉnh 
thuộc khúc đuôi đồng bưng. 

Năm 1974, khánh thành khúc đuôi, và 
phái đoàn thấy cảnh canh tác 3 mùa trên các 
thửa ruộng dọc hai bên bờ kinh... Và nhân cơ 
hội này, chúng tôi xin 60 triệu đào khúc đầu 
bưng, khoảng lối 20 cây số (từ Tỉnh Lộ 9 
đường từ Mũi Lớn-Đức Lập- Bào Trai đến 
kinh An Hạ) (Thời này TT là Đại Tá TT 

ĐẶC SAN HẬU NGHĨA 


Soạn và PTT là ông vv Long).' Đầu năm 1975 
thì... bất chiến tự nhiên thành. Trung ương 
cấp tiền đào khúc giữa... Nhưng mới khdi sự 
thì chương trình bị ngưng vì chiến cuộc. 

Sau năm 1975, tuy ở nước ngoài nhưng 
chúng tôi có viết thư hỏi thăm. Và được biết, 
nhà cầm quyền mới bắt dân chúng đào kinh 
nầy, rộng ra và sâu hơn. Vào năm 1993, 
chúng tôi có về Việt Nam và có đi thăm kinh 
này, từ phía Tân Phú Trung, phía Mũi Lớn, 
và thuyền từ miền Tây cập bến tại ngã ba 
kinh An Hạ và kỉnh Mũi Lớn, và thuyền từ 
miền Tây đă cập bến tại Tỉnh Lộ 9. 

Ngoài ra, khu đất hai bên tỉnh lộ thuộc 
bưng Mũi Lớn, đường từ Củ Chi vào Khiêm 
Cương không còn trống, mà nhà cửa dã mọc 
lên san sát hai bên đường. Một câu hỏi là 
mùa khô có nước canh tác, và mùa mưa liệu 
có ngập nhà cửa? Theo dân chúng kể lại và 
chúng tôi có đi thăm phía xã An Tịnh, có đào 
một kinh nhỏ, và đào ngang qua quô"c lộ 1, 
chạy tới khu Lòng Hồ (ăn thông với sông 
Sàigòn). Khi mùa mưa họ đống đập ngăn 
nước từ sông Lòng Hồ lại. Và mùa khô mở 
đập này ra để dẫn nước chảy xuống bưng Mũi 
Lớn. Nên mùa khô vẫn có nước, mà mùa mưa 
thì nước thoát ra hai ngã sông Vàm cỏ Đông 
và sông Sàigòn, phía cầu Bông. Tuy nhiên 
tên khu này ngày nay gọi là nông trường 
Phạm Văn Cội. 

Nói đến hai chữ Hậu Nghĩa là nói đến một 
số những công tác khác mà chúng tôi được 
tiếp tay trong thời gian phục vụ tại Hậu 
Nghĩa. Hậu Nghĩa tuy là nơi trú quán nhưng 
hình ảnh Hậu Nghĩa dù 24 năm xa cách 
chúng tôi vẫn chưa quên. Nhất là việc đưa 
dân về canh tác tại làng Bình Hòa, bên kia 
sông Vàm cỏ, thuộc căn cứ Trà Cú. Và khi 
dân về Bình Chánh, xã Bình Hòa cũng gặp 
nhiều rắc rối, bị chống đối từ nhiều phía. 
Nhưng vị Tỉnh Trưởng thời này là ĐT. TT 
Soạn đă can thiệp. Chi tiết xin hẹn ỉtể lạì 
vào đặc san sô" năm tới. 

Đ.T.B Hậu Nghĩa 


Trang 121 




